ĐLVN 


VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 



ĐLVN 08 : 2011 


ÁP KÉ KIỂU LÒ XO^UY TRÌNH KIỂM ĐỊNH 

Pressure gauge wỉth elastic sm§mê'^^i^m^i^ethods and means of verỉýicatỉon 



HÀ NỘI - 2011 



TRUNG TÂM THÔNG TIN TCĐLCL - 04-37563900 





Lòi nói đầu: 

ĐLVN 08 : 2011 thay thế ĐLVN 

ĐLVN 08 : 2011 do Ban kỹ thui 
các đại lượng liên quan” biên 
chuẩn Đo lường Chất lượng ban 



CIO “Phương tiện đo áp suất, lực và 
g Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu 


2 


VÀN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 


ĐLVN 08 :2011 


Áp kế kiểu lò xo - Quy trình kiểm định 

Pressure gauge wỉth elastic sensing elements- Methods and means of verỉýỉcatìon 


1 Phạm vi áp dụng 

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm 
định bất thuờng các loại áp kế kiểu lò xo (bao gồm: áp kế, áp - chân không kế, chân không 
kế) có phạm vi đo từ -0,1 MPa đến 250 MPa, độ chí nh xác từ 1% đến 6 %. 


2 Các phép kiểm định 

Phải lần luợt tiến hành các phép kiểm đ ịnh gh i trong bảng 1. 


Bảng 1 


TT 

Tên phép kiếm đinm ^ ;i 


i 

Chế độ kiểm định 

Ban đầu 

Định kỳ 

Bất 

thường 

1 

Kiêm tra bên ngoài 


+ 

+ 

+ 

2 

Kiểm tra kỹ thuật 

6.2 

+ 

+ 

+ 

3 

Kiểm tra đo lường 

6.3 

+ 

+ 

+ 


3 Phương tiện kiểm định 

Phải sử dụng các phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2. 

Bảng 2 


TT 

Tên phương tiện kiểm 
định 

Đặc trưng kỹ thuật và đo lường 

Áp dụng cho 
điều mục của 
quy trình 

1 

Chuẩn đo lường (chọn một trong các chuẩn sau cho phù họp) 

1.1 

Áp kế píttông 

- Sai số nhỏ hơn hoặc bằng 1/4 sai số 
cho phép của áp kế cần kiểm định 

6.3 


TRUNG TÂM THÔNG TIN TCĐLCL - 04-37563900 


3 
























ĐLVN 08 :2011 


TT 

Tên phương tiện kiểm 
định 

Đặc trưng kỹ thuật và đo lường 

Áp dụng cho 
điều mục của 
quy trình 

1.2 

Áp kế chất lỏng 

- Sai số nhỏ hơn hoặc bằng 1/4 sai số 
cho phép của áp kế cần kiểm định 

6.3 

1.3 

Áp kế hiện số 

- Sai số nhỏ hơn hoặc bằng 1/4 sai số 
cho phép của áp kế cần kiểm định 

6.3 

1.4 

Áp kế lò xo 

- Sai số nhỏ hơn hoặc bằng 1/4 sai số 
cho phép của áp kế cần kiểm định 

6.3 

2 

Phương tiện đo sử dụng cùng vói chuẩn 

2.1 

Nhiệt kế 

- Giới hạn đo trên đến 35 °c 

- Sai số nhỏ hơn + 1 

4 

2.2 

Ầm kế 

- Phạm vi đo (0 100) %RH 

- :^s^nhữ/h'ờa + 10 %RH 

4 

2.3 

Thước đo 

Ịi^mơn + 0,1 mm. 

4 

3 

Phương tiện phụ 

3.1 

Các ống dẫn và đầu nối 
phù họp. 

- Chịu được áp suất lớn hơn giới hạn 
đo trên cuả áp kế 


3.2 

Hệ thống tạo áp suất 

- Phải tạo áp suất lớn hơn giới hạn đo 
trên của áp kế 

- Phải kín, tăng hoặc giảm áp suất một 
cách đều đặn. Độ giảm áp suất của hệ 
thống tạo áp ở giới hạn đo trên không 
vượt quá 5% trong thời gian 5 phút, 
sau khi đã chịu tải ở giới hạn đo trên 

15 phút. 

4; 6.3 


4 Điều kiện kiểm định 

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây: 

4.1 Môi trường truyền áp suất 

a/ Đối với áp kế đo áp suất thông thường, theo bảng 3. 


4 




















ĐLVN 08 :2011 


Bảng 3 


Giói hạn đo trên của áp kế cần kiểm định 
(MPa) 

Môi trường truyền áp suất 

Đến 0,25 

Khí nén, nitơ hoặc nước cất 

Lớn hơn 0,25 đến 60 

Dầu biến thế 

Lớn hơn 60 

Dầu thầu dầu 


Có thể chuyển môi trường áp suất từ khí sang lỏng, nếu chuyển đổi này không gây ra biến 
đổi số chỉ vượt quá 1/5 giới hạn sai số cơ bản cho phép. 


b/ Đối với các áp kế ôxy có giới hạn đo trên đến 0,6 MPa, môi trường áp suất là khí nén, 
nitơ hoặc nước cất và lớn hơn 0,6 MPa, môi trường áp suất là nước cất. Cho phép dùng các 
buồng ngăn cách khí - chất lỏng, chất lỏng - khí và chất lỏng - chất lỏng để kiểm định. 

4.2 Môi trường kiểm định phải bảo đảm : 

- Nhiệt độ: (20±5)°C; 

1 ' : ■ . 

- Độ ấm tương đối không lớn 

..A .. 

- Thoáng khí, không có bụi v^JỄWtfigỈjbpđÔt từ một phía, tránh chân động và va 

chạm, nếu có thì độ rung động kfm.lộÌpHg vượt quá 1/10 khoảng cách giữa hai 

vạch chia nhỏ nhất. 

5 Chuẩn bị kiểm định 

Trước khi tiến hành kiểm định phải chuẩn bị các công việc sau đây: 

Áp kế cần kiểm định và áp kế chuẩn phải để trong phòng kiểm định một khoảng thời gian ít 
nhất 06 giờ để chúng đạt được nhiệt độ môi trường quy định tại mục 4.2. 

Cân bằng ni vô (nếu có) và kiểm tra mức chất lỏng ở hệ thống tạo áp suất hoặc áp kế 
chuẩn, sau đó đẩy hết bọt khí ra khỏi hệ thống tạo áp. 

- Làm sạch đầu nối của áp kế cần kiểm định. 

- Lắp áp kế cần kiểm định vào vị trí làm việc theo phương quy định (ghi trên mặt áp kế cần 
kiểm định). Độ lệch cho phép so với phương đã quy định là 5 . 

- Đối với áp kế cần kiểm định không có ký hiệu phương lắp đặt sẽ lắp theo phương thẳng 
đứng. 


6 Tiến hành kiểm định 
ó.lKiểm tra bên ngoài 

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây: 


TRUNG TÂM THÔNG TIN TCĐLCL - 04-37563900 


5 







ĐLVN 08 :2011 


- Áp kế cần kiểm định phải ở tình trạng hoạt động bình thường, có đầy đủ các chi tiết và 
phụ tùng, không bị ăn mòn, rạn nứt, han gỉ, kim không bị cong hoặc bị gãy, mặt số, ren, 
đầu nối và các chi tiết khác không bị hỏng. 

- Kính của áp kế cần kiểm định không có vết nứt, bọt, bẩn, mốc và không có các khuyết tật 
khác cản trở việc đọc số chỉ. Kính có thể làm bằng vật liệu trong suốt khác nhưng phải giữ 
được sự trong suốt đó trong điều kiện làm việc lâu dài. 

-Vỏ của áp kế cần kiểm định dùng trong môi trường khí nén phải có chỗ thoát khí để khí 
thoát dễ dàng khi lò xo bị phá hỏng, chỗ thoát khí phải có màng chắn bụi. 

- Trên áp kế cần kiểm định phải ghi đầy đủ: 

+ Đơn vị đo; 

+ Độ chính xác/cấp chính xác; 

+ Môi trường đo (đối với chất khí đặc biệt); 

+ Số của phương tiện đo; 

9 



6.2.1 Đơn vị đo lường áp suất chính mưcTapascan (Pa) và các đơn vị đo lường áp suất 
khác được pháp luật quy định 

6.2.2 Giới hạn đo trên của áp kế cần kiểm định phải là một trong hai dãy (dãy kế nối tiếp) 
sau: 


1.10” 1,6.10" 2,5.10" 4.10" 6.10" hoặc 


1.10" 2.10" 5.10" 7.10" 

Trons đó : n là một số nguyên dương, nguyên âm hoặc bằng 0 

6.2.3 Giá trị độ chia của thang đo phải theo dãy sau: 

1.10" 2.10" 5.10" 

Trons đó: n là một số nguyên dương, nguyên âm hoặc bằng 0. 

6.2.4 Việc đánh số thang đo phải thích họp với vạch chia. Giá trị độ chia không được vượt 
quá sai số cơ bản cho phép và khoảng cách giữa hai vạch chia không nh ỏ hơn 1 mm. Be 
rộng mỗi vạch chia không vượt quá 1/5 giá trị độ chia. Mỗi vạch thứ 5, thứ 10 phải đậm và 
dài hơn các vạch chia khác. Mỗi vạch thứ 10 phải được đánh số. 


6 





ĐLVN 08 :2011 


6.2.5 ở trạng thái không làm việc, kim chỉ thị phải áp sát vào chốt tỳ trùng với vạch “0” 
hoặc lệch với vạch “0” một giá trị không vượt quá sai số cơ bản cho phép. Kh i làm việc 
kim phải chuyển động đều đặn không sát vào mặt số và phải phủ từ 1/4 đến 3/4 chiều dài 
của vạch chia ngắn nhất. Be rộng của mũi kim không được lớn hơn bề rộng của vạch chia 
nhỏ nhất. 


6.3 Kiểm tra đo lường 

Áp kế cần kiểm định phải được kiểm tra đo lường theo các yêu cầu, trình tự và phương 
pháp sau đây: 


6.3.1 Sai số cơ bản cho phép khi kiểm định (có tính đến hiện tượng biến dạng dư) bằng: 
a/ + 0,8 K : đối với áp kế được kiểm định ban đầu 
b/ + K : đối với áp kế được kiểm định định kỳ hoặc kiểm định bất thường 
Trons đó: K == Phạm vi đo X Độ chính xác Hoặc 

Câp chính xác X Pham vi đo 


K = 


6.3.2 Sai số khi tăng và khi giảm 

6.3.3 Sai số đàn hồi không đưọ 
định tại mục 6.3.1 



'C vượt quá quy định tại mục 6.3.1 
ệt đối của sai số cơ bản cho phép quy 


6.3.4 Thời gian chịu tải (đê tính sai giới hạn đo trên của áp kê cân kiêm định 

là 5 phút. Đối với chân không kế chịu tải ở áp suất bằng: - 0,08 MPa. 


6.3.5 Đối với áp chân không kế có phần đo áp suất dư lớn hơn 0,4 MPa, cho phép không 
kiểm định phần áp suất âm (-) và chỉ kiểm tra chuyển động của kim gần điểm - 0,05 MPa. 


6.3.6 Áp kế cần kiểm định phải được kiểm tra ở ít nhất tại 5 điểm phân bố đều trên toàn bộ 
thang đo theo chiều tăng và giảm áp suất (Xem hình 1). 



Hìnhl 


TRUNG TÂM THÔNG TIN TCĐLCL - 04-37563900 


7 





















ĐLVN 08 :2011 


6.3.7 Khi lắp ráp, trục kim của áp kế cần kiểm định và áp kế chuẩn hoặc trục kim của áp kế 
cần kiểm định và đáy pittông (nếu chuẩn là áp kế pittông) phải nằm trên cùng một độ cao, 
nếu có chênh lệch độ cao (xem hình 2) gây ra áp suất lớn hơn 1/10 sai số cơ bản cho phép 
thì phải tính đến sai số do cột chất lỏng gây ra theo công thức sau: 

AP = pgh 

Trons đó: p là khối luợng riêng của chất lỏng, (kg/m^) 
g là gia tốc trọng truờng nơi kiểm định, (m/s^) 

h là chênh lệch chiều cao giữa trục kim của áp kế cần kiểm định và áp kế 
chuẩn hoặc giữa trục kim của áp kếcần kiểm định và đáy píttông (nếu chuẩn là áp kế 
píttông), (m). 



Hình 2 


6.3.8 Đối với áp kếcần kiểm định có hai kim, sai lệch giữa hai kim tại mỗi điểm đo ở lần 
tăng và lần giảm áp suất không đuợc vuợt quá sai số cơ bản cho phép quy định tại mục 
6.3.1 

6.3.9 Neu nhiệt độ môi truờng khi kiểm định vuợt quá quy định tại mục 4.2 thì phải tính 
đến sai số do nhiệt độ gây ra theo công thức sau: 

AP = p X a X (t - 20) 

Trons đó : a là hệ số dãn nở nhiệt của vật liệu chế tạo lò xo, (1/°C); 
t là nhiệt độ khi kiểm định, (°C). 


8 



ĐLVN 08 :2011 


7 Xử lý chung 

7.1 Áp kế kiểu lò xo đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này đuợc cấp giấy chứng 
nhận kiểm định, dán tem kiểm định. 

7.2 Áp kế kiểu lò xo không đạt một trong các yêu cầu quy định trong quy trình này thì 
không cấp giấy chứng nhận kiểm định đồng thời xoá dấu kiểm định cũ (nếu có). 

7.3 Chu kỳ kiểm định của áp kế kiểu lò xo là: 01 năm 



9 


TRUNG TÂM THÔNG TIN TCĐLCL - 04-37563900 


Phụ lục 1 


Tên tổ chức kiểm định 


BIÊN BẢN KIÊM ĐỊNH 

Số: 


Tên phương tiện đo. 

Kiểu:.Số:. 

Cơ sở sản xuất:.Năm sản xuất: 

Đặc trưng kỹ thuật: Phạm vi đo:. 

Độ chính xác:. 

Phương pháp thực hiện:. 

Cơ sở sử dụng:. 

Điều kiện môi trường: 

Nhiệt độ:.Độ ẩm: 

Chênh lệch chiều cao:. 

Người thực hiện:. 



Người soát lại 


Kiểm định viên 


10 




































